Chính Sách Bảo Mật KKday 


Ngày hiệu lực: [01/08], 2020 


1. Mục đích và phạm vi thu thập 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên KKday bao gồm: email, điện thoại, tên đăng 
nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà 
KKday cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để KKday 
liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên KKday nhằm đảm bảo 
quyên lợi cho cho người tiêu dùng. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử 
dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, 
thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho KKday về những hành vi sử dụng 
trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba 
để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

2. Phạm vi sử dụng thông tín 
KKday sử dụng thông tin thành viên cung cấp đề: 


- _ Cung câp các dịch vụ đên Thành viên; 


- _ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và 
KKday; 

- - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên 
hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên; 

- __ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 

- _ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận 
và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại KKday. 

- _ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: KKday có trách nhiệm hợp tác 
cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: 
Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp 
luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá 
nhân của thành viên. 

$.. Thời gian lưu trữ thông tín 


Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đên khi có yêu câu hủy bỏ 


1 


hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp 
thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của KKday. 
4.. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân: 
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hảàng/ thành 
viên thuộc một trong những trường hợp sau: 
- - Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
- - Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ do Công ty TNHH 
KKDay Việt Nam cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin 
theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo 
điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do 
Công ty cung cấp. 
- Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để 
phục vụ quá trình điều tra. 
¬ Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị 
hòa giải. 
$.. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 
e_ Công ty TNHH KKDay Việt Nam 
e_ Trụ sở chính: Tầng 2, Số 8§, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
e© Email: service(@kkday.com 
6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá 
nhân của mình. 


Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá 
nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân 
hoặc yêu cầu KKday thực hiện việc này. 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 
đến Ban quản trị của KKday. Khi tiếp nhận những phản hồi này, KKday sẽ xác nhận 
lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và 
bảo mật lại thông tin. 


Email: service(@)kkday.com 


7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 


2 


Thông tin cá nhân của thành viên trên KKday được KKday cam kết bảo mật 
tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của KKday. Việc thu thập và sử 
dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách 
hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Không sử dụng, không chuyên giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về 
thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất 
mát dữ liệu cá nhân thành viên, KKday sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ 
quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm 
thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 
của KKday. 

Ban quản lý KKday yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, 
phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, 
email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ...., và chịu 
trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý KKday không chịu 
trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của 
Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi 
đăng ký ban đầu là không chính xác. 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá 
nhân khách hàng 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 
đến Ban quản trị của Website Sàn giao dịch thương mại điện tử KKday đến địa chỉ 
Công ty hoặc qua email: service()kkday.com. 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác 
minh các nội dung được phản ánh. 


Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày 


KKday cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. 
Chính sách Bảo mật này (sau đây gọi là "Chính sách” này) mô tả cách 
chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Xin lưu ý 
rằng: 

° = "KKday” hoặc "chúng tôi" được đề cập trong Chính sách này sẽ tuân 


theo Điều 1.2 của Điều khoản và Điều kiện. 


» ._ Nếu bất kỳ điều khoản nào dưới đây liên quan đến "cam đoan có hiệu 
lực pháp lý", bạn đồng ý sử dụng "phương thức truyền tin điện tử” làm 
phương thức thực hiện cam đoan đó. 

« = Khi cung cấp cho chúng tôi thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào 
(chẳng hạn như khách du lịch, người liên hệ hoặc người nhận), bạn 
cam đoan và đảm bảo rằng bên thứ ba đã ủy quyền cho bạn được cung 
cấp thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi và bạn sẽ đảm bảo rằng 
bên thứ ba đã xác nhận các nội dung dưới đây và đồng ý rằng chúng 
tôi có thể thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của họ theo 


Chính sách này. 


Xin vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận Chính sách 
này, vui lòng không đăng ký làm thành viên KKday hoặc gửi bất kỳ thông 
tin cá nhân nào cho chúng tôi. Nếu bạn dưới tuổi thành niên theo luật 
pháp tại đất nước bạn, vui lòng đảm bảo rằng người giám hộ của bạn đã 
đọc Chính sách này và việc bạn đăng ký làm thành viên của KKday hoặc 
gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi đã được người giám hộ 


đồng ý. 


Nếu có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc muốn thực hiện các quyền của mình 
đối với Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 


service@kkday.com. 


1 Phạm vi của Chính sách 

2 Cơ Sở Pháp Lý cho việc Thu thập, Xử lý và Sử dụng Thông Tin Cá Nhân 
3 Cách thức thu thập thông tin cá nhân/Những thông tin cá nhân được 
thu thập 

4 Lý do thu thập thông tin cá nhân/Cách thức sử dụng thông tin cá nhân 
5 Người có được thông tin cá nhân / Tại sao thông tin cá nhân được thu 
thập 

6 Lưu trữ thông tin cá nhân và truyền thông tin qua biên giới 


4 


7 Sử dụng thông tin cá nhân / Thời gian lưu giữ 


8. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân 


9 Quyền bạn có thể thực hiện thông qua chúng tôi 
Chính sách Cookle 


10 
11 
12 


Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên 


Thay đổi chính sách này 


Phạm vi của Chính sách 


Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân của thành 
viên KKday, khách hàng tiềm năng (như khách hàng yêu cầu 
thông tin về sản phẩm, người tham gia các hoạt động marketing, 
v.v.) hoặc đối tác (chẳng hạn như người tham gia chương trình liên 
kết, blogger, photographer, YouTuber, người sáng tạo nội dung, 
v.V.) và những người được chúng tôi thu thập thông qua trang 
web KKday (kkday.com) và ứng dụng dành cho thiết bị di động 
KKday (ứng dụng) (thông tin cá nhân có nghĩa là dữ liệu liên quan 
đến bất kỳ thể nhân được xác định hoặc nhận dạng nào). 

Xin lưu ý rằng nếu bạn liên kết đến bất kỳ miền hoặc ứng dụng 
nào khác không phải là một phần của trang web hoặc ứng dụng 
KKday, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục duy trì bảo mật thông tin 
cá nhân của bạn. Bạn nên đọc chính sách bảo mật của miền hoặc 


ứng dụng đó trước khi liên kết với chúng. 


Cơ Sở Pháp Lý cho việc Thu thập, Xử lý và Sử dụng Thông Tin Cá 
Nhân 
Trong phạm vi cần thiết, KKday sẽ thu thập, xử lý và sử dụng thông 


tin cá nhân theo cơ sở pháp lý sau: 


Có mối quan hệ hợp đồng hoặc bán hợp đồng với các bên và đã 
thực hiện các biện pháp bảo đảm thích hợp. 
Có được sự đồng ý của các bên. 


Quy định rõ ràng theo luật pháp. 


5 


3.1 


» Thông tin cá nhân do các bên tự tiết lộ hoặc tiết lộ theo quy định 
pháp luật. 
° Dựa trên lợi ích hợp pháp. 


Cách thức thu thập thông tin cá nhân/Những thông tin cá nhân 
được thu thập 
Thông tin cá nhân do bạn cung cấp 
Chúng tôi sẽ lấy thông tin cá nhân mà bạn đã nhập trên trang web 
hoặc ứng dụng KKday hoặc cung cấp thông qua điện thoại, thư, 
email, phần mầm liên lạc hoặc các phương tiện khác, bao gồm: 
» _ Tư cách thành viên 
Dữ liệu tư cách thành viên là thông tin cá nhân của bạn và khá 
ch du lịch bao gồm số nhận dạng cá nhân, đặc điểm, số tài khoả 
n và mật khẩu. Bạn có thể chọn cập nhật dữ liệu thành viên 
hay không. Nếu bạn không chọn cập nhật dữ liệu cơ bản và dữ 
liệu khách du lịch thường sử dụng, chúng tôi sẽ không thể tự độ 
ng chèn dữ liệu đơn hàng và dữ liệu khách du lịch của bạn vào h 
ệ thống khi bạn đặt hàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên 
cập nhật mật khẩu thường xuyên để giữ an toàn cho tài khoản c 
ủa mình. 
» Đặt hàng 
- Dữ liệu khách hàng/người nhận/khách du lịch/liên hệ 
Khi bạn đặt hàng, tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn mua, bạn có 
thể cần phải cung cấp thông tin cá nhân của những người khác, 
bao gồm cả số nhận dạng cá nhân và đặc điểm, v.v. (ví dụ: bạn 
có thể cần phải cung cấp tên hộ chiếu và số hộ chiếu của mình 
trong cả tiếng Trung và tiếng Anh khi mua các sản phẩm tour 
du lịch nước ngoài, hoặc tên và địa chỉ của người nhận khi bạn 
mua vé thực được gửi qua bưu điện trước). Bạn cũng có thể 
chọn cập nhật dữ liệu vào dữ liệu tư cách thành viên hay không. 


- Dữ liệu thanh toán và tài chính 


Thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật) và 
các thông tin về phương thức thanh toán khác. 
- Dữ liệu về bằng chứng hoàn tiền 
Tùy thuộc vào lý do hủy/hoàn tiền của bạn, có thể sẽ bao gồm 
hồ sơ y tế và sức khỏe. 
Đối tác kinh doanh (chẳng hạn như dữ liệu của những người tham 
gia chương trình liên kết, bloger, photographer, YouTuber, người 
sáng tạo nội dung, v.v.) 
Nếu bạn muốn trở thành đối tác kinh doanh của chúng tôi, chúng 
tôi cần lấy thông tin cá nhân của bạn, bao gồm: 
-_ Dữ liệu cơ bản và thông tin liên hệ như số nhận dạng cá nhân, 
đặc điểm và tình hình công việc 
- Dữ liệu về bằng chứng để đánh giá chất lượng 
-_ Dữ liệu tài khoản tài chính để thanh toán 
Lập kế hoạch cho tour tham quan 
Khi bạn yêu cầu chúng tôi hỗ trợ lập tour tham quan, chúng tôi 
cần lấy dữ liệu cơ bản và thông tin liên hệ như số nhận dạng cá 
nhân. 
Người tham gia các hoạt động 
Khi bạn tham gia vào các hoạt động khác nhau do chúng tôi tổ 
chức (chẳng hạn như trả lời bảng câu hỏi, tham gia cuộc thi, bài 
kiểm tra tâm lý, rút thăm may mắn và các hoạt động marketing 
hoặc khảo sát khác), chúng tôi cần lấy thông tin cá nhân của bạn, 
chẳng hạn như số nhận dạng cá nhân và đặc điểm, tùy thuộc vào 
nội dung của các hoạt động. 
Dịch vụ chăm sóc khách hàng 
Khi bạn có yêu cầu, phản hồi hoặc khiếu nại với chúng tôi thông 
qua các phương thức liên hệ khác nhau, chúng tôi cần lấy dữ liệu 
cơ bản và dữ liệu liên hệ của bạn như số nhận dạng cá nhân và đặc 
điểm. Khi giao tiếp qua điện thoại, chúng tôi có thể ghi âm lại 


toàn bộ cuộc trò chuyện. 


3.2 


3.3 


3.4 


3.5 


Thông tin thu được từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba 

»_ Khi đăng ký làm thành viên của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba 
(ví dụ: Facebook, LINE, Google), chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu của 
bạn (chẳng hạn như tên, ảnh, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào 
bạn chọn cung cấp) và UID theo cài đặt của bạn tại nhà cung cấp 
dịch vụ bên thứ ba. 

» Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu liên quan từ các nhà cung 
cấp dịch vụ bên thứ ba về các tương tác của bạn với KKday trên 
các trang web hoặc ứng dụng (chẳng hạn như lượt thích hoặc 
nhận xét của bạn trên trang Facebook của KKday). 

Thu thập thông tin tự động thông qua các hành vi trực tuyến 

Khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng KKday, chúng tôi sẽ sử 

dụng cookie hoặc công nghệ tương tự để thu thập thông tin cá 

nhân của bạn và ghi âm lại các hành vi trực tuyến của bạn, chẳng hạn 
như: 

»_ Địa chỉ IP 

»_ Thời gian bạn ở lại, xem hoặc nhấp vào trang web hoặc trang ứng 
dụng KKday. 

» - Dữ liệu lưu lượng truy cập 


» _ Trang web bạn đã truy cập trước khi liên kết với trang web KKday. 


Xem Chính sách Cookie để biết thêm thông tin. 

Thông tin do các đối tác kinh doanh cung cấp 

Nếu bạn tham gia vào các hoạt động marketing do chúng tôi và đối 
tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi cùng tổ chức, chúng tôi có 
thể có được thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như thông tin của 
người chiến thắng giải thưởng) từ các đối tác kinh doanh trong 
phạm vi cần thiết. 

Thông tin thu thập từ công ty con hoặc chi nhánh 

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin cá nhân của bạn từ công ty con 
hoặc chi nhánh của chúng tôi, tại địa điểm của bạn, và bổ sung dữ 


liệu vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong phạm vi cần thiết. 


ổ 


4.1 


4.2 


4.3 


Lý do thu thập thông tin cá nhân/Cách thức sử dụng thông tin cá 

nhân 

Quản lý thành viên 

Khi đăng ký trở thành thành viên của KKday, chúng tôi sẽ tạo hồ sơ 

thành viên cho bạn để có thể quản lý tất cả dữ liệu thành viên. Bạn 

có thể thực hiện như sau trong phần “Cài đặt tài khoản” : 

» Cập nhật dữ liệu cơ bản và dữ liệu khách du lịch thường sử dụng 
để giúp bạn tự động chèn thông tin cần thiết khi đặt hàng. 

»_ Cập nhật mật khẩu để duy trì tính bảo mật cho tài khoản của bạn. 

Quản lý đơn hàng (Đặt hàng/chấm dứt) 

»- Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của 
khách hàng/người nhận/khách du lịch/người liên hệ tùy thuộc 
vào sản phẩm bạn mua để xử lý và hoàn thành đơn hàng của bạn, 
chẳng hạn như: 

-_ đặt tour tham quan. 

- gửi các sản phẩm bạn mua (chẳng hạn như vé, thẻ SIM, thiết bị 
WIFI, v.v.). 

- Xử lý quá trình thanh toán của bạn. 

-. cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm bạn đã đặt (chẳng 
hạn như thư xác nhận hoặc thông báo trước) hoặc liên hệ với 
bạn hoặc người liên hệ về các sản phẩm bạn đã đặt. 

° . Nấu bạn muốn hủy đơn đặt hàng hoặc xin hoàn lại tiền, chúng tôi 
cũng có thể cần thêm thông tin cá nhân để xử lý việc hoàn tiền và 
đánh giá chất lượng. 

Quản lý đối tác kinh doanh 

Để thiết lập/hoàn thành các mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi với 

các đối tác kinh doanh (chẳng hạn như những người tham gia 

chương trình liên kết, blogger, photographer, YouTuber, người sáng 
tạo nội dung): 

» Chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu bằng chứng do bạn cung cấp và sau 


khi thiết lập mối quan hệ hợp đồng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để 


4.4 


4.5 


4.6 


biết các thông tin liên hệ kinh doanh và thanh toán cần thiết. 
Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu thông tin về sản phẩm phù hợp cho 
bạn. 

» Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đặt 
mua sản phẩm cho bạn (như tour tham quan, vé, v.v.) và / hoặc 
cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà cung cấp tùy theo 
nội dung của sản phẩm. 

Lập kế hoạch và quản lý tour tham quan 

Khi bạn yêu cầu chúng tôi trợ giúp lập kế hoạch cho tour tham quan, 

chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để thiết kế gói tour phù 

hợp cho bạn và sẽ liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu sản 
phẩm của chúng tôi cho bạn theo từng thời điểm. 

Quản lý hoạt động 

°- Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của chúng tôi (chẳng 
hạn như trả lời bảng câu hỏi, tham gia các cuộc thi, bài kiểm tra 
tâm lý, rút thăm may mắn, v.v.), chúng tôi có thể liên hệ với bạn để 
thông báo nội dung của các hoạt động hoặc tiết lộ dữ liệu trong 
phạm vi cần thiết (chẳng hạn như các tài khoản của người đoạt 
giải). 

° _ Khi bạn đoạt giải, nếu cần, chúng tôi sẽ gửi giải thưởng cho bạn 
qua địa chỉ email hoặc địa chỉ thực của bạn. 

» . Nếu số tiền thưởng của bạn đạt đến ngưỡng theo luật định, chúng 
tôi cũng cần lấy thông tin cá nhân cần thiết từ bạn để khai báo 
theo quy định của pháp luật. 

» Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu sản phẩm của chúng tôi cho bạn 
theo từng thời điểm. 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng 

Khi bạn có yêu cầu, phản hồi hoặc khiếu nại, chúng tôi sẽ sử dụng 

thông tin liên hệ của bạn để cập nhật trạng thái cho bạn hoặc cung 

cấp dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của 


chúng tôi (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc 


10 


A.7 


4.8 


4.9 


nhà cung cấp dịch vụ logistics) theo yêu cầu cần thiết để hỗ trợ xử lý 
vấn đề. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc có khả năng 
xảy ra, chúng tôi cũng sẽ sử dụng hồ sơ liên lạc giữa các bên (như 
email hoặc ghi âm điện thoại) để làm bằng chứng. 
Marketing 
Nếu bạn là thành viên của KKday hoặc đối tác kinh doanh, hoặc đã 
đặt mua bất kỳ sản phẩm nào từ chúng tôi, hay tham gia các hoạt 
động của chúng tôi, hay có thắc mắc về bất kỳ thông tin sản phẩm 
nào (với tư cách là khách hàng tiềm năng), chúng tôi sẽ sử dụng 
thông tin liên hệ của bạn để giới thiệu các lộ trình mới nhất, các 
thông tin giảm giá, bản tin hoặc thông tin sản phẩm khác mà bạn có 
thể quan tâm hoặc gửi quảng cáo cho bạn trên các nần tảng của bên 
thứ ba (chẳng hạn như Facebook). 

Khảo sát, thống kê và phân tích 

» - Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ khảo sát ý kiến của bạn về sản phẩm. 

» Chúng tôi sẽ phân tích hành vi người dùng trên trang web và ứng 
dụng KKday để tối ưu hóa hiệu suất và dịch vụ cũng như cải thiện 
kế hoạch sản phẩm của chúng tôi. 

» Chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu thông qua các hoạt động trực 
tuyến của bạn (chẳng hạn như các sản phẩm bạn tìm kiếm và xem 
hoặc nhấp chuột vào, v.v.) hoặc các hoạt động khác nhau mà bạn 
tham gia vào (chẳng hạn như bảng câu hỏi và các cuộc thi, câu đố 
hoặc rút thăm may mắn mà bạn đã tham gia, vv) để đánh giá các 
sản phẩm bạn có thể quan tâm. 

» _ KKday sẽ thống kê và phân tích dữ liệu thu thập được để đánh giá 
mức độ sẵn lòng mua sản phẩm và mặt hàng mà khách hàng yêu 
thích, xây dựng chiến lược marketing, nâng cao chất lượng dịch 
vụ, dự đoán xu hướng sản phẩm bán chạy trong tương lai hoặc 
giới thiệu sản phẩm phù hợp với khách hàng. 


Thực hiện các quyền/ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật định 


11 


Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào của người tiêu dùng, 
liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng, vị phạm hoặc hành 
vi phạm tội, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi 
cần thiết để đưa ra khiếu nại hoặc biện hộ, chẳng hạn như cung 
cấp dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư pháp. 

Nếu được yêu cầu theo pháp luật, KKday cũng sẽ cung cấp thông 
tin cá nhân của bạn cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan tư 


pháp để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định của mình. 


4.10 Trong trường hợp xảy ra bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi cũng có 


thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác: 


Có được sự đồng ý của các bên; 

Theo yêu cầu rõ ràng của pháp luật; 

Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng, chẳng hạn 
như khi chúng tôi cho rằng hành động của bạn có thể là bất hợp 
pháp, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho 
cơ quan tư pháp. 

Trường hợp sử dụng thông tin để ngăn chặn thiệt hại về tính 
mạng, thân thể, quyền tự do hoặc tài sản của các bên. 

Ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích của 
người khác. 


Trường hợp có lợi cho quyền và lợi ích của các bên. 


5 Người có được thông tin cá nhân / Tại sao thông tin cá nhân được 
thu thập 


Trong các trường hợp sau và ở mức độ cần thiết, thông tin cá nhân 


có thể được thu thập bởi các bên thứ ba: 


Trường hợp chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây 
để lưu trữ thông tin cá nhân trong không gian lưu trữ đám mây. 

Để hoàn tất giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (để xử 
lý thanh toán) hoặc nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (để gửi hoặc 


nhận sản phẩm, chẳng hạn như thu thập hộ chiếu để sắp xếp 


12 


6 


7 


tour tham quan) mà chúng tôi hợp tác có thể lấy thông tin cá 
nhân của bạn. 

Trường hợp chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho 
đơn đặt hàng cho nhà cung cấp theo yêu cầu đặt hàng cụ thể của 
bạn. Xin lưu ý rằng nếu cần thiết nhà cung cấp nhận được dữ 
liệu có thể liên hệ với bạn hoặc người liên hệ của bạn để thu thập 
thêm thông tin cá nhân cần thiết cho sản phẩm hoặc để trao đổi 
với bạn về sản phẩm; nhà cung cấp cũng có thể cung cấp dữ liệu 
đơn đặt hàng cho người khác để hoàn tất việc mua hàng của 
bạn. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của nhà cung cấp. 
Trường hợp chúng tôi cung cấp dữ liệu đơn hàng cho công ty con 
hoặc chi nhánh của KKday tại địa phương của bạn. 

Nếu bạn tham gia vào các hoạt động marketing do chúng tôi và 
đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi cùng tổ chức, chúng 
tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn (chẳng hạn như 
thông tin của người chiến thắng giải thưởng) cho đối tác kinh 


doanh trong phạm vi cần thiết. 


Lưu trữ thông tin cá nhân và truyền thông tin qua biên giới 


» _ KKday sử dụng không gian đám mây của một nhà cung cấp dịch 


vụ lưu trữ đám mây đáng tin cậy để lưu trữ thông tin cá nhân của 
bạn và chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn đến người nhận dữ 
liệu ở các quốc gia và khu vực khác (chẳng hạn như nơi có các nhà 
cung cấp tour du lịch địa phương hoặc vé tham quan) theo yêu 
cầu đặt hàng của bạn. 

Luật bảo vệ thông tin cá nhân tại quốc gia của người nhận dữ liệu 
có thể khác với luật tại quốc gia của bạn, nhưng chúng tôi sẽ cố 
gắng hết sức để thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng 


thông tin cá nhân của bạn được bảo mật một cách hiệu quả. 


Sử dụng thông tin cá nhân / Thời gian lưu giữ 


13 


Đ.L 


KKday sẽ tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi mục đích 
thu thập nói trên vẫn tồn tại. Khi mục đích của việc thu thập chấm 
dứt, chúng tôi sẽ chấm dứt việc lưu giữ dữ liệu nhận dạng bạn, trừ 


khi pháp luật có yêu cầu khác. 


Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân 

» . KKday cam kết bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng 
tôi thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật thích hợp để đảm 
bảo tính hợp pháp của việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá 
nhân, đồng thời ngăn chặn thông tin cá nhân bị giả mạo, hư hỏng, 
mất mát, rò rỉ hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào khác. 

» Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý với các nhà cung cấp của 
mình để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn nhằm 
duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cá 
nhân. 

» Chúng tôi cũng sẽ cẩn thận lựa chọn các đối tác kinh doanh để 
hướng dẫn công tác thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá 
nhân và giám sát việc bảo mật thông tin cá nhân thông qua 
phương thức hợp đồng và các phương thức hợp lý khác. 

»- Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng không có biện pháp duy trì bảo mật 
nào qua internet là an toàn 100% , do vậy chúng tôi không thể 


đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn. 


Quyền bạn có thể thực hiện thông qua chúng tôi 

Bạn có thể thực hiện các quyền sau đối với thông tin cá nhân của 

mình thông qua KKday: 

Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền 

đặt câu hỏi hoặc yêu cầu xem xét hoặc sao chép thông tin cá nhân 

của bạn. Trừ khi xảy ra bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi sẽ không 

từ chối việc thực hiện các quyền của bạn: 

° . Xâm phạm an ninh quốc gia, bí mật ngoại giao và quân sự, lợi ích 
kinh tế tổng thể hoặc các lợi ích quốc gia quan trọng khác. 


14 


92 


95 


9.4 


» Cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ do cơ quan có thẩm quyền quy 


định. 


»- Làm suy hại đáng kể lợi ích của KKday hoặc bên thứ ba 

Bổ sung hoặc sửa chữa (Tùy từng trường hợp, bạn có thể sẽ phải 
đưa ra các giải thích phù hợp) 

Yêu cầu ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân 
hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn 


° _ Nếu bạn cho rằng chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn 


một cách bất hợp pháp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng 
thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng 
có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn. 

Nếu thông tin cá nhân của bạn đang có bàn cãi về tính chính xác, 
bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý hoặc sử dụng thông 
tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng 
khi chúng tôi cần thông tin để vận hành công việc kinh doanh, 
hoặc khi bạn đồng ý cho chúng tôi tiếp tục xử lý hoặc sử dụng 
thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản (và lưu ý đến tranh chấp 
về tính chính xác của thông tin cá nhân). 

Khi mục đích thu thập thông tin cá nhân của KKday chấm dứt (đã 
đạt được hoặc không còn tồn tại, chẳng hạn như tại địa điểm mà 
bạn muốn chấm dứt tư cách thành viên) hoặc hất thời hạn, bạn có 
quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc ngừng xử lý hoặc sử dụng 
thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp 
dụng khi chúng tôi cần thông tin cho việc vận hành công việc 
kinh doanh (chẳng hạn như trong thời gian lưu giữ theo luật định 
hoặc chưa hoàn thành việc xử lý tài khoản, v.v.), hoặc khi bạn đồng 
ý bằng văn bản cho chúng tôi tiếp tục xử lý hoặc sử dụng thông 


tin cá nhân của bạn. 


Yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích 


marketing 


l5 


In 


9:6 


10 


11 


12 


Khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để marketing bất 
kỳ sản phẩm nào đến bạn (ví dụ: bằng cách gửi email thông tin về 
sản phẩm), bạn có thể từ chối hoạt động marketing này. 

Quyền đối với tính khả chuyển của thông tin cá nhân 

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn ở 
định dạng điện tử có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy, được sử 
dụng phổ biến hoặc chuyển thông tin đó cho bên thứ ba trong 
phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật. 

Cách thực hiện quyền 

Bạn có thể đăng nhập để truy cập, bổ sung, sửa đổi thông tin cá nhân 
của mình hoặc có thể liên hệ với hộp thư dịch vụ khách hàng của 
KKday tại địa chỉ service@kkday.com để thực hiện các quyền nêu 
trên. Bạn cũng có thể gửi khiếu nại về tranh chấp liên quan đến 
thông tin cá nhân của mình đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi mà 
KKday đặt trụ sở. 


Chính sách Cookie 
Chúng tôi sử dụng cookle để thu thập thông tin cá nhân của khách 
truy cập trang web và người dùng ứng dụng. Vui lòng tham khảo 


Chính sách Cookle để biết chính sách bảo mật về cookle. 





Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên 

» Trường hợp bạn là người chưa phải là người trưởng thành theo 
luật pháp của nơi cư trú, vui lòng yêu cầu người giám hộ đọc và 
chấp nhận Chính sách này, và người giám hộ nên đồng ý đăng ký 
bạn làm thành viên của chúng tôi hoặc gửi thông tin cá nhân của 
bạn cho chúng tôi. 

» Nếu dữ liệu bạn điền có chứa thông tin cá nhân của trẻ vị thành 
niên khi đặt hàng, bạn nên cam đoan và đảm bảo rằng người giám 


hộ của trẻ đồng ý với việc bạn cung cấp dữ liệu đó cho chúng tôi. 


Thay đổi chính sách này 


16 


»  KKday có thể cập nhật Chính sách này trong tương lai. Bạn nên 
chú ý đến phiên bản mới nhất của Chính sách này. Trong trường 
hợp có bản cập nhật, chúng tôi sẽ chủ động thông báo cho bạn 
theo cách thích hợp (chẳng hạn như gửi email, thông báo rung, 
thông báo trên ứng dụng, v.v.). 

» Trường hợp bạn không chấp nhận các chính sách đã được cập 
nhật của chúng tôi đối với việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin 
cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 


service@kkday.com. 


17 


